Đối với ván sàn gỗ biến tính, việc sử dụng nước lau sàn để vệ sinh cần được thực 
hiện cẩn thận. Dưới đây là một số hướng dẫn để vệ sinh sàn gỗ biến tính: 


1. Theo hướng dẫn của nhà sản xuất: Luôn luôn tuân thủ hướng dẫn từ nhà sản 
xuất về việc vệ sinh và bảo dưỡng sàn gỗ biến tính. Mỗi nhà sản xuất có thể có 
các hướng dẫn riêng về cách làm sạch và bảo quản sản phẩm của họ. Đọc kỹ 
thông tin hướng dẫn để đảm bảo việc sử dụng nước lau sàn là phù hợp. 


2. Tránh sử dụng quá nhiều nước: Khi lau sàn gỗ biến tính, hạn chế lượng nước sử 
dụng. Điều này có thể giúp ngăn nước thấm vào bề mặt và làm hỏng quá trình 
biến tính. Sử dụng một bông lau ẩm hoặc bông lau mọi để lau sạch bụi và bẩn 
trên bề mặt. 


3. Sử dụng nước lau sàn phù hợp: Nếu nhà sản xuất cho phép sử dụng nước lau 
sàn, hãy chọn loại nước lau sàn phù hợp cho ván sàn gỗ. Tránh sử dụng các loại 
chất tẩy mạnh hoặc có chứa hóa chất ăn mòn, vì chúng có thể làm hỏng bề mặt 
gỗ. 


4. Lau sạch ngay lập tức: Nếu có nước bị tràn hoặc dội lên sàn gỗ biến tính, hãy 
lau sạch ngay lập tức để ngăn nước thấm vào bề mặt. Điều này giúp tránh tình 
trạng mục gỗ, vết nứt hoặc biến dạng. 


5. Tránh sử dụng các sản phẩm chăm sóc không phù hợp: Tránh sử dụng các sản 
phẩm chăm sóc như chất phủ sàn, chất làm bóng hoặc chất tẩy mạnh không 
được khuyến nghị bởi nhà sản xuất. Những sản phẩm này có thể làm hỏng bề 
mặt và làm mất hiệu quả của quá trình biến tính. 


Tuy nhiên, lưu ý rằng việc sử dụng nước lau sàn có thể khác nhau tùy thuộc vào 
loại gỗ biến tính cụ thể và quy trình biến tính được sử dụng. Vì vậy, quan trọng 
nhất là tham khảo hướng dẫn từ nhà sản xuất để biết cách vệ sinh và bảo dưỡng 
sàn gỗ biến tính một cách chính xác và an toàn. 


